CỐNG HIẾN CỦA KHẢO CỔ HỌC 
TRŨNG NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VIỆT NAM 


PHAN HUY LÊ" 


ữ Khảo cỏ học cũng như một số ngành khoa học mang tính cận đại ra đời ở Việt 
Nam trong thời kỳ thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, khởi đầu từ Đoàn khảo cổ học 
Đông Dương thành lập năm 1898 rồi năm 1900 đổi tên là Học viện Viễn đông Bác cổ 
Pháp (Ecole franeaise d' Extrême-Orient, EFEO). Các nhà khảo cổ học Pháp và phương 
Tay đã chiếu rọi những ánh sáng khoa học vào thời kỳ huyền thoại và truyền thuyết bằng 
những phát hiện khảo cổ học về thời đại đồ Đá và đồ Đồng mà tiêu biểu là văn hoá Hoà 
Bình, Bắc Sơn, Bàu Tró, Đa Bút, Đông Sơn, Sa Huỳnh. Một số di tích lịch sử văn hoá 
thời Cổ dại và Trung đại cũng được lập hồ sơ khoa học và những bảo tàng dầu tiền cũng 
được thành lập. Khảo cổ học ngay sau khi ra đời đã có những đóng góp cho nghiên cứu 
lịch sử Việt Nam, bổ sung thêm một nguồn sử liệu mới là các di tích, di vật, các tư liệu 
vật thật cho sử học, nâng cao tính khoa học của nhận thức lịch sử. Tuy nhiên cho đến khi 
quân Pháp rút khỏi Việt Nam, họ không đào tạo và để lại một nhà khảo cổ học người 
Việt Nam nào. £ 


Từ những năm 60 của thế kỷ XX, nền khảo cổ học Việt Nam mới được gây dựng 
lại với sự ra đời của Bộ môn khảo cổ học thuộc Khoa sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 
(nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), Đội khảo cổ học thuộc Viện Bảo tàng 
lịch sử và Viện Khảo cổ học thuộc Uỷ ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Khoa 
học Xã hội Việt Nam) mà dần dần Viện Khảo cổ học trở thành trung tâm khảo cổ học lớn 
nhất của cả nước. Nền khảo cổ học hiện đại Việt Nam có kế thừa những thành tựu của 
nên khảo cổ hoc thời Pháp thuôc, nhưng hoàn toàn phải tư mìgh xây dựng về tổ chức cũng, 
như cán bộ. Trong gần nửa thế kỷ qua, khảo cổ học Việt Nam đã trưởng thành nhanh 
chóng và đạt nhiều thành tựu to lớn về nhiều mặt. Ở đây tôi chỉ nói về những cống hiến 
của khảo cổ học trong nghiên cứu lịch sử Việt Nam. 


Thời Tiển sử hầu như là lĩnh vực của khảo cổ học, sử học phải dựa trên những kết 
quả phát hiện và nghiên cứu của khảo cổ học để dưa ra bức tranh về sự phát triển của xã 
hội nguyên thuỷ. Trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 
những di tích của thời Đá cũ và những hoá thạch người Homo-erectus cách ngày này 
khoảng trên dưới 50 vạn năm. Đó là chứng tích khởi đầu cuộc sống con người trên đất 
nước ta và cùng với những phát hiện khảo cổ học và cổ nhân học ở Đông Nam Á, 


*GS Chủ tịch hội Khoa học Lịch sử Việt Nam 


22 Khảo cổ học, số 5/2004 


Đông Á cho thấy Việt Nam nằm trong khu vực xuất hiện khá sớm của con người. Tiếp 
theo sau đó, qua văn hoá Hòa Bình, Bắc Sơn đến giai đoạn Hậu kỳ Đá mới mà các di tích 
tìm thấy trên hầu khắp lãnh thổ Việt Nam từ đồng bằng đến miền núi rừng, từ ven biển, 
hải đảo đến Tây Nguyên, từ Bắc chí Nam, phản ánh những bước tiến của văn hoá Tiền sử 
và sự lan to của cư dân nguyên thuỷ. Chính trong thời kỳ này nông nghiệp lúa nước đã 
xuất hiện và phát triển, giữ vai trò nguồn sống chủ yếu của con người. Những thành tựu 

„của khảo cổ học Việt Nam dã cho phép dựng lên một bức tranh khá phong phú về diễn 
tiến của các nền văn hoá Tiền sử và cuộc sống của các lớp cư dân nguyên thuỷ trên toàn 
bộ lãnh thổ Việt Nam. 


Sang thời đại Kim khí, từ thời đại đồ Đồng đến Sơ kỳ thời đại đỏ Sát, khảo cổ học 
đã cung cấp những cư liệu khoa học về sự xuất hiện những trung tâm văn hoá - văn minh 
và sự hình thành những nhà nước dấu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Đó là văn hoá Đông, 
Sơn và sự hình thành nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, văn hoá Sa Huỳnh - Champa và sự 
hình thành nhà nước Champa, văn hoá Óc Eo và sự hình thành nhà nước Phù Nam. Đây là 
một cống hiến vô cùng quan trọng của khảo cổ học trong nhận thức vẻ lịch sử Cổ đại và 
tính đa tuyến của lịch sử Việt Nam. Trước đây phổ biến một quan niệm cho rằng lịch sử 
Cổ dại Việt Nam, sau thời Tiền sử là thời kỳ dựng nước với sự ra đời của nước Văn Lang 
- Âu Lạc và dòng lịch sử đó được tiếp tục với lịch sử của Đại Cỏ Việt - Đại Việt. Như thế 
lịch sử miễn Nam Trung Bộ và Nam Bộ vô hình chung đã bị gạt ra khỏi lịch sử Việt Nam 
trong một thời gian dài từ sau thời Tiền sử cho đến khi các nhóm di dân người Việt vào 
khai phá và chính quyển chứa Nguyễn ở Đàng Trong tổ chức kinh dinh vùng đất này. 
Lịch sử Việt Nam cần được nhận thức là lịch sử của các cộng đồng cư dân, các nhóm tộc 
người đã từng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam hiện nay. Từ nguyên lý cơ bản đó, lịch sử 
Cổ đại Việt Nam bao gồm dòng lịch sử Đông Sơn - Văn Lang, Âu Lạc ở miễn Bắc và cả 
đồng Sa Huỳnh - Champa ở miền Trung, dòng Óc Eo - Phù Nam ở phía Nam, trong đó 
dòng Đông Sơn” Văn Lana, Âu Lạc giữ vai trò chủ lưu. Ngưng nguyên lý đó chỉ có thể 
thực hiện được trên kết quả nghiên cứu của khảo cổ học khi phát hiện ra những di tích 
văn hoá thời Sơ sử trên lãnh thổ của đất nước. 


Từ khi có chữ viết, vai trò tư liệu chữ viết càng ngày càng quan trọng nhưng sử 
học hiện đại quan niệm sử liệu luôn luôn bao gồm mọi nguồn thông tin liên quan dến đối 
tượng nhận thức, trong đó sử liệu vật thật do khảo cổ học cung cấp vẫn là một nguồn sử 
liệu cần khai thác. Hơn nữa tư liệu chữ viết của nước ta lại xuất hiện tương đối muộn, 
trước thời Lý, Trần chỉ còn lại một ít minh văn trên bia đá và trên chuông ở nước ta cùng, 
với những tư liệu liên quan trong thư tịch cổ của Trung Quốc. Khảo cổ học Lịch sử đã 
đóng góp cho sử học nhiều tư liệu quý giá qua hàng loạt kết quả điều tra, khai quật khảo 
cổ học về các thành-luỹ, mộ táng, đô thị, bến cảng, lò gốm..., qua những phát hiện về bỉ 
ký, gốm sứ, tiền tệ, vũ khí... Tư liệu khảo cổ học đã bổ sung nhiều mảng thiếu sót, đính 


Phan Huy Lẻ - Cống hiến của khảo cổ học trong nghiên cứu Lịch sử Việt Nam ___ 23 


chính nhiều điểm sai lạc của tư liệu chữ viết và giúp sử học nhận thức lịch sử một cách 
khách quan, toàn điện hơn. Đặc biệt các phát hiện khảo cổ học đã cho phép sử học nhìn 
nhận và phục dựng diện mạo văn hoá của các thời kỳ lịch sử qua các di tích kiến trúc, 
các di vật còn được bảo tồn trên mặt đất hay trong lòng đất. Riêng đồ gốm sứ phát hiện 
trong mấy thập kỷ qua không những là cơ sở để nghiên cứu lịch sử gốm sứ Việt Nam với 
những nét đặc trưng về chất liệu, kỹ thuật sản xuất, nghệ thuật tạo dáng, trang trí mà còn 

- cho thấy mối quan hệ giao lưu rộng lớn với thế giới bên ngoài từ Trung Quốc, Nhật Bản, 
các nước Đông Nam Á cho đến Nam Á, Tây Á và cả phương Tay. 


Phát lộ khu di tích Hoàng thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu là phát hiện lớn 
lao nhất của khảo cổ học trong thời gian gần dây. Trên diện tích khai quật hơn 
19.000mˆ, hiện lên một phức hệ các di tích, di vật của khu Cấm thành Thăng Long trải 
đài từ khi vua Lý Thái Tổ định đô năm 1010 cho đến cuối thế kỷ XVII và ngược lên 
thời Tiển Thăng Long với dấu tích La Thành - Đại La thế kỷ VII-IX, rồi tiếp nối với 
thành Hà Nội thế kỷ XIX. Đây thực sự là một di sản văn hoá vô giá không chỉ làm sáng 
tổ biết bao vấn để của lịch sử Thăng Long - Hà Nội mà còn là một kho đữ liệu rất phong 
phú để nghiên cứu nền văn hoá Thăng Long như là trung tâm hội tụ và kết tỉnh của văn 
hoá dân tộc. Khảo cổ học dã cống hiến cho sử học một nguồn tư liệu vô cùng đồ sộ, đa 
dạng để đặt ra và nhận thức lại lịch sử và văn hoá Thăng Long - Hà Nội. 


Khảo cổ học là một ngành của khoa học lịch sử, có mối quan hệ qua lại mật thiết 
với sử học trong nghiên cứu lịch sử dân tộc. Sử học tạo ra cơ sở nhận thức chung để khảo. 
cổ học định hướng các hoạt động điều tra, khai quật cũng như để lý giải các kết quả 
nghiên cứu khảo cổ học. Ngược lại những phát hiện khảo cổ học cung cấp cho sử học 
những tư liệu và nhận thức mới để bổ sung, điều chỉnh và nâng cao nhận thức lịch sử. 
Đối với lịch sử Việt Nam, khảo cổ học gần như giữ vai trò thống soái trong nghiên cứu 
thời Tiên sử, thời Sơ sử và người bạn đồng hành với sử học trong nghiên cứu thời Cổ - 
Trung dại cho đến Cặn - Hiện dại. Nhiều phát hiện của cẩể nhà khảo cổ học với giả trị 
chân thực của các di tích, di vật đã buộc các nhà sử học phải xem xét lại nhận thức của 
mình và cùng nhau nâng cao trình độ của khoahoc lịch sử cho phù hợp hơn với đối 
tượng là lịch sử khách quan luôn luôn tồn tại ngoài ý thức của nhà khoa học. 


Trong gần nửa thế kỷ qua, khảo cổ học Việt Nam thực sự đã có nhiều cống 
hiến to lớn trong nghiên cứu và nhận thức lịch sử Việt Nam một cách khách quan, 
toàn diện và trung thực. Nhân dịp Viện Khảo cổ học được tuyên dương Đơn vị anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới, giới sử học xin nhiệt liệt chúc mừng thành tựu của 
những người bạn đồng hành thân thiết. Vinh dự biết bao cho Khoa học Lịch sử Hiện 
đại Việt Nam khi ba cơ quan nghiên cứu và đào tạo đã được tuyên dương Đơn vị anh 
hùng thời kỳ đổi mới: Viện Sử học, khoa Lịch sử trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, Viện Khảo cổ học. 


